


ây là giai đoạn Gia Đình Công Giáo Xa Quê 

chính thức được thành lập và đi vào hoạt động 

có quy củ, có Hội Đồng Mục Vụ cùng với 12 cộng 
đoàn và 11 ban ngành. Với số thành viên lên tới 550, những hoạt 
động của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội đã có mục đích rõ 
ràng, có đường lối, có tổ chức và đạt được hiệu quả tốt. Chúng ta 
cùng nhau nhìn lại bối cảnh, sự ra đời, tổ chức nhân sự cũng như 
những hoạt động chủ yếu của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội trong giai đoạn này. Đồng thời, chúng ta cũng chiêm ngắm 
những tương quan mật thiết với Giáo hội Việt Nam, đặc biệt là 
UBMVDD của HĐGMVN với Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội. Nhờ vậy, chúng ta mới thấy được ánh bình minh đã bắt đầu 
ló rạng, báo hiệu một tương lai mới đầy hy vọng và hứa hẹn cho 
những người con xa xứ xa quê tại mảnh đất Hà Thành. 








1 BỐI CẢNH 
® XÃ HỘI —- GIÁO HỘI 


ình hình chính trị - kinh tế - xã hội của Việt 

Nam trong giai đoạn này có nhiều biến động 

và khá phức tạp. Để hiểu thêm về Việt Nam 
trong thời điểm này, chúng ta có thể xem lại những phát 
biểu, nhận định của Nhà nước và Chính phủ Việt Nam. 


Bản báo cáo của Chính phủ nêu lên khá rõ: “Chúng ta 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 20009 
trong bối cảnh khủng hoảng tài chính uà suu thoái kinh tế 
toàn cầu tác động đến hầu hết các nước. Là một nên kinh tế 
có độ mỏ lón, hội nhập sâu rộng uào kinh tế thế giói, khủng 
hoảng uà suu thoái đã tác động nghiêm trọng đến kinh tế 
nước ta, nhất là xuất khẩu, đâu tư, du lịch. Ö trong nước, 
hệ quả của các biện pháp kiêm chế lạm phát thực hiện 
trong năm 2008 cùng uới thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảu 
ra làm trầm trọng thêm những khó khăn uếu kém của nên 
kinh tế; các thế lực thù địch lại tăng cường hoạt động 
chống phá”. (Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, 
xã hội năm 2009 và nhiệm vụ năm 2O10, 29/08/2010 
11:38:00) 


Theo báo cáo của Chính phủ Việt Nam thì: “ Đất nước 
ta thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2O1O 
trong bối cảnh kinh tế thế giới uừa ra khỏi giai đoạn khó 
khăn nhất của cuộc khủng hoảng tài chính uà suụ thoái, 
bước đâu phục hồi nhưng uẫn tiểm ấn nhiều khó khăn, 
thách thức”. (Báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, 
xã hội năm 2O1O và nhiệm vụ năm 2O11, 28/08/2011 
11:OB:OO) 


Còn năm 2O11 thì cũng theo báo cáo của Chính phủ: 
“Tình hình kinh tế nưóc ta diễn ra trong bối cảnh đâu biến 
động. Mặc dù còn có những uếu kém, bất cập trong quản 
lú, điều hành, nhưng uới sự nỗ lực phấn đấu uượt bậc, nên 
kinh tế nước ta đã ứng phó có kết quả uới diễn biến phức 
tạp của tình hình, đạt được nhiều thành tựu quan trọng”. 
(Tổng quan tình hình kinh tế năm 2O11,Thứ sáu, 
30/12/201100:30 (GMT+7) 


Phần I: Một thoáng nhìn lại 


Riêng năm 2O12, theo báo 
cáo của Thủ tướng: “Chúng ta thực 
hiện nhiệm uụ năm 2012 trong bối 
cảnh kinh tế thế giới biến động rất 
phức tạp uà khó khăn nhiều hơn, 
thương mạ! sụt giảm rnạnh, tăng 
trưởng toàn câu thấp so uới dự 
báo đâu năm, tác động tiêu cực 
đến nên kinh tế đã hội nhập sâu 
rộng uà có độ mmỏ lớn như nên kinh 
tế nước ta. Ở trong nưóc, uiệc thắt 
chặt tài khóa uà tiên tệ để kiêm 
chế lạm phát là cần thiết nhưng hệ 
quả là cầu nội địa giảm rmnạnh, 
hàng tồn kho lón, lãi suất tín dụng 
tăng cao; doanh nghiệp khó tiếp 
cận uốn, sản xuất khó khăn. Bên 
cạnh đó, chúng ta phải dành 
nhiêu thời gian uà công sức để đối 
phó uới thiên túi, dịch bệnh, các 
âm mưu thủ đoạn gâu rmất ốn 
định chính trị - xã hội uà đe dọa 
chủ quuên quốc gia”.(Sáng 22/10, 
tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 4 
Quốc hội khóa XII, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
trình bày báo cáo của Chính phủ về 
“Tình hình kinh tế - xã hội năm 
2012 và nhiệm vụ năm 2013”. 
Cổng TTĐT Chính phủ giới thiệu 
toàn văn Báo cáo). 


HN TY cải Nay TƯ go) NT O', TY HE 2i” Tổ ST... HP, 








CHO CHÚA CƯU THỂ ị Ì GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
2+ XA QUÊ HÀ NỘI 





Như vậy, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của Việt Nam trong giai đoạn này cũng khá bất 
ồn; đặc biệt vào những tháng gần cuối của năm 2ooo. Khủng hoảng kinh tế, dẫn đến những phi vụ 
bán đất của nhà thờ, nhà dòng, của những nhóm lợi ích riêng. Riêng tại Hà Nội, vấn đề Khâm sứ - 
Thái Hà như phải dừng lại, sau khi nhà cầm quyền đã sử dụng vũ lực, để biến 2 khu đất này trở 
thành 2 công viên. Bầu khí căng thẳng giữa nhà cầm quyền với Giáo hội đang được âm thầm giải 
quyết. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Hà Nội 
và Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt rút về Đan viện Xitô Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình. Những 
cuộc bách hại, trả thù nham hiểm của nhà cầm quyền bắt đầu xuất hiện. 








é® Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội 
` ĐƯỢC KHAI SINH VÀ HOẠT ĐỘNG 


au một năm dấn thân cho sinh viên Công giáo tại 
Hà Nội, Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội 
bàn g1ao lại Cộng đoàn di dân cho cha Gioan Lưu 
Ngọc Quyỳnh đặc trách. Tháng oo năm 2009, cha Gioan nhận 





sứ vụ. Một trang sử mới được mở ra cho những người di dân 
tại Hà Nội. Tiếp nhận cộng đoàn di dân, sau một thời gian 
quan sát, tìm hiểu, hướng dẫn, ngày 12 tháng 12 năm 2000, 
cha GIoan đã chia cộng đoàn di dân này thành 10 cộng đoàn 
nhỏ, cách ngẫu nhiên và cho tự chọn. Tiếp đó, mỗi cộng đoàn 
tự bầu chọn ban điều hành cho riêng mình. Trong thời gian 
này, cha Gioan đã chuyển đổi thánh lễ 2oh tối thứ Ba vào ngày 
thứ Tư, và chọn Thánh Giuse Thợ làm bổn mạng. Sau mỗi 
thánh lễ thứ Tư, cha Gioan mời gọi mỗi cộng đoàn ở lại gặp gỡỠ, 
chia sẻ những công việc, những khó khăn, những mối bận tâm 
của mình cũng như những công việc sắp tới của cộng đoàn. 
Nhờ những buổi chia sẻ thân mật như vậy, sự gắn kết giữa các 
thành viên ngày càng tăng và xuất hiện những con người 
nhiệt thành, đạo đức, dấn thân, có óc tổ chức, có khả năng 
lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa. 


Phần I: Một thoáng nhìn lại 



















Sau gần ba tháng để cho các cộng đoàn thử nghiệm, gà 
18 thúng O3 rrăm 2O10- ngàu khai stnh ra Hội Đồng 
Mục Vụ- tại phòng Hội, cận kề đên Thúánth Giêngađô, cha 
Gioan cho tiến hành một cuộc bầu cử công khai, đủ các thành 
phần của 1o cộng đoàn cùng tham dự, để thiết lập Hội Đồng 
Mục Vụ, nhiệm kỳ (2010 — 2013), nhằm giúp cha cộng tác tích 
cực hơn trong việc điều hành, tổ chức các hoạt động cho những 
người con xa xứ, xa quê tại thành phố Hà Nội. Kết quả chung 
cuộc là ông Phanxicô Xaviê Đỗ Hữu Chí, người con của 
Giáo phận Hưng Hóa, đã được chọn làm Chủ tịch tiên khởi của 
Hội Đồng Mục Vụ ( HĐMV) và ông Gioan Nguyễn Cao Thăng, 
người con thuộc Giáo phận Thái Bình, được cử làm cố vấn cho 
ông tân Chủ tịch. Cộng đoàn dì dân chính thức được đổi 
tên thành Gta Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nột. 








Phần I: Một thoáng nhìn lại 


Như vậy, tính đến thời điểm này, Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội đã có 10 cộng đoàn: 
Truyền tin, Phaolô, Đaminh, Gioan Donbosco, Monica, Mân côi, Martinô, Phanxicô, Têrêsa Hài 


Đồng Giêsu, Vinhsơn, với số lượng các thành viên tham dự vào từng cộng đoàn khá khiêm tốn. 


Cha Gioan cũng đã thiết lập một văn phòng mục vụ di dân tại tầng trệt, bên cạnh nhà sách của nhà 


dòng, thuộc tòa nhà giáo lý ba tầng của giáo xứ Thái Hà. Hội Đồng Mục Vụ của Gia Đình Công 


Giáo Xa Quê Hà Nội bao gồm ông chủ tịch, ông cố vấn, trưởng phó các cộng đoàn và các ban 


ngành sẽ họp định kỳ 2 tuần một lần cùng với cha đặc trách Gioan, để hoạch định, đôn đốc, triển 


khai thực hiện những kế hoạch chung đã được bàn thảo trong từng cuộc họp. 

























cưế (21-14011418) [eIT (139 Y/-1(Ñ n |) (c1: 06-114 


Cũng trong thời gian này, một loạt các ban 
ngành cũng được thành lập, và đi vào hoạt động 
như ban Tâm linh, Liên kết, Việc làm, Tông đồ, Ca 
đoàn, Sinh hoạt, Trật tự, Sinh hoạt. Đến tháng oo 
năm 2O1O, cha Vinhsơn Liêm Nguyễn Trường 
Chính, sau khi lãnh sứ vụ linh mục tại Kỳ Đồng - 
Sài Gòn, đã được nhà Dòng gửi đến để cùng cộng 
tác với cha Gioan, trong việc chăm sóc mục vụ cho 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Đến tháng 1O 
năm 2012, cha Vinhsơn Liêm lại được sai đến với 
sứ vụ mới cho người sắc tộc tại Gia Lai, khép lại 
những ngày tháng đáng nhớ của đầu đời linh mục, 
khi được đồng hành với những người con xa xứ xa 
quê trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê. Sau khi 
cha Vinhsơn Liêm rời khỏi Cộng đoàn di dân Thái 
Hà, cha đặc trách Gioan xin nhà Dòng cho thêm 
một cha nữa để phụ giúp ngài. Cuối năm 2012, 
cha Đaminh Nguyễn Văn Huyến được nhận vào 
thế chỗ cho cha Vinhsơn Liêm Nguyễn Trường 
Chính. 









LÀM CHỨNG Ị 
CHO \g 


GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
“& “=Ì Ê HÀ MÔ 


mà Ti v#n 


I II _ 


lụ) H 


ll 

ll \ - 

lÌ ll tụ 
lh 


lị l $- 
`... 
..Â LJ k 

LỊ : 
c ” Í .Ã 


F . 


Với nhiệm kỳ tiên khởi (2010 — 2013), 
Hội Đồng Mục Vụ của Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội, nhờ ơn trợ giúp của Thiên Chúa, 
lời chuyển cầu linh nghiệm của thánh Giuse 
Thợ quan thầy, sự cộng tác tích cực của các 
thành viên trong từng cộng đoàn, ban ngành, 
sự hướng dẫn tận tình của cha đặc trách Gioan 
và cha phó đặc trách Vinhsơn Liêm, cha 
Đaminh Nguyễn Văn Huyến việc đồng hành 
của quý soeurs Dòng Mân Côi - Đaminh, thuộc 
Giáo phận Bùi Chu; nhất là sự hy sinh, dấn 
thân phục vụ của quý soeurs Dòng Mến Thánh 
Giá Hà Nội, đã gặt hái được nhiều thành quả 
tốt đẹp. Khép lại nhiệm kỳ thứ nhất ( 2010 - 
2013), số cộng đoàn, ban ngành, các thành 
viên gia tăng, đời sống đức tin cũng được cải 
thiện, các cơ cấu tổ chức của Hội Đồng Mục Vụ 
và các ban ngành cũng đã vận hành khá ổn 
định và ăn khớp với nhau hơn. 


Ngày 28/4/2010, Đại hội di dân với chủ 
đê: “Tình yêu của Đức Kitô dành cho 
người đì dân” lần đầu tiên được tổ chức vào 
ngày lễ Bổn mạng kính thánh Giuse Thợ 
(O1/5). Sau đó Đại hội di dân được tách ra và 
đổi tên thành Đại lễ di dân diễn ra vào trung 
tuần tháng 1o của những năm tiếp theo. Đại lễ 
dành cho người di dân thường niên đã được tổ 
chức quy mô, trọng thể trong khuôn viên Đền 





Thánh Giêrađô và thu hút, quy tụ được hàng 
ngàn người tham dự. Trong tuần lễ dành cho 


người di dân được tổ chức suốt ba ngày đêm 
này, bao gồm chương trình hoan ca văn nghệ, 
Thánh lễ, cầu nguyện...và những hoạt vụ khác 
đã để lại những ấn tượng tốt lành không chỉ 
cho người di dân mà cả giáo dân sở tại của Giáo 
xứ Thái Hà. Trong nhiệm kỳ này, quý cha đặc 
trách và Hội Đồng Mục Vụ đã xác định o4 mục 
tiêu rõ ràng, để cùng nhau hành động: 


‹ Tìm kiếm, mời gọi, quy tụ mọi người để 
thiết lập nên cộng đoàn mới 

‹ . Chăm sóc, củng cố và làm triển nở đời sống 
đức tin cho các thành viên 

‹ _ Thực thi sứ mạng loan báo Tìn Mừng và làm 
chứng cho Thiên Chúa 

‹ - Nối kết và gắn kết thân tình với Giáo hội tại 
quê nhà và nơi mình sinh hoạt 


Tel... ,UYIỆP ._. 


F 
c 
v " gŸ NHÍ 


| šwu¡aÍÌ '§N 


LÄ Ủy1n) 


Vào tháng O4 năm 2012, do nhu cầu mục vụ, ông Giuse Đỗ 
Tiến Mạnh được cử vào ghế Phó Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, để 
cộng tác với ông Chủ tịch Phanxicô Xaviê Đỗ Hữu Chí trong việc 





điều hành Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Vì lý do công việc, 
cuối năm 2012, ông Chủ tịch Phanxicô Xaviê Đỗ Hữu Chí về lại 
quê nhà sinh sống. Đầu năm 2013, ông Giuse Đỗ Tiến Mạnh, với 
chức vụ Phó Chủ tịch, tiếp tục kế nhiệm ghế Chủ tịch Hội Đồng 
Mục Vụ của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội và thực thi sứ vụ 
của mình cho đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ 2010 — 2013. 


Tuy nhiên, những khó khăn của nhiệm kỳ đầu này vẫn còn 
đó. Khó khăn lớn nhất vẫn là vấn đề nhân sự. Chỉ có một chủ tịch 
và một cố vấn trợ giúp, nên Hội Đồng Mục Vụ khó có thể làm 
được hết những công việc cần thiết của Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội. Vả lại, các thành viên trong Hội Đồng Mục Vụ, 


z Ầ ` ` » TP Giuse Đỗ Tiến Mạnh 
trong các cộng đoàn, vì chưa quen nhau, chưa quen với công Phó chủ "¿HĐMV 





việc, nên hiệu quả của công việc chưa cao. Thêm vào đó, vì Chủ 
tịch Hội Đồng Mục Vụ phải về quê, khi chưa hết nhiệm kỳ, nên 
nhân sự thế chỗ là ông tân Chủ tịch phải gồng mình làm việc vất 
vả. Dù đã tổ chức những cuộc gặp gỡ sau thánh lễ, tiệc ngọt kèm 
theo... nhưng sự gắn kết giữa các thành viên vẫn chưa cao. Một 
số cộng đoàn có nguy cơ tan rã vì không có thủ lãnh dẫn dắt và 
không có các thành viên mới gia nhập vào. Vài ban ngành cũng 
sặp khó khăn trong vấn đề xác nhận phương thức hành động sao 
cho có lợi ích và hiệu quả cao. Những khó khăn thách đố đó sẽ 
được tháo gỡ như thế nào ? Chúng ta cùng bước vào nhiệm kỳ II, 
để cùng hiểu rõ hơn, những nỗ lực canh tân, đột phá, vượt khó, 
của quý cha đặc trách và Hội Đồng Mục Vụ của Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội. 


HN NT: Ý cải: Nay TƯ g7) On `, Ý Hi ng” Tổ TL, -HP, 





_ „em ' BỀỀ- GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
=2 XA QUÊ HÀ NỘI 





Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội 
® UBMVDD của HĐGMVN 





2 


gay từ nhiệm kỳ thứ nhất, Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội đã có một tương 
quan khá tốt với Ủy Ban Mục Vụ Di Dân của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Từ 
ngày o8-oo tháng O1 năm 2010, cha Đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, đại diện 





cho đi dân tại Tổng Giáo phận Hà Nội, đã được mời tham dự Hội nghị Toàn quốc về Mục vụ Di 
Dân. Tại chủng viện Phanxicô, 42 Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B; Q. o, Tp Hồ Chí Minh. 
Hội nghị đầu tiên này do Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Chủ tịch tiên khởi của Ủy 
ban Mục vụ Di dân của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đứng ra tổ chức với o5 thành viên, đại diện 
cho các Giáo phận, dòng tu trong toàn quốc, cũng như ở ngoại quốc cùng tham dự. Đề tài trao đối 
trong Hội nghị Toàn Quốc về Mục Vụ Di Dân lần thứ Nhất của UBMVDD - HĐGMVN bao gồm: 


‹ Chỉ dẫn của Giáo hội về Mục Vụ Di Dân, dựa theo Huấn thị Erga Migrantes 
Caritas Christi và Final Document của Đại hội Quốc tế về di dân, Roma 2ooo. 


- Ứng dụng vào tình hình đi dân Việt Nam, trong nước và nước ngoài. 
- Hoàn chỉnh Ban điều hành của UBMVDD — HĐGMVN, gồm các thành phần. 


Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa những người đặc trách di dân trong toàn quốc cùng về tham 
dự. Trong lần gặp gỡ này có cả quý soeurs, quý cha đang lo mục vụ di dân cho người Việt Nam tại 
các nước ngoài. Hội nghị nhóm họp trong bối cảnh tại Hà Nội, biến cố nhà cầm quyền Hà Nội đã 
tổ chức phá đồ cây Thánh Giá ở giáo xứ Đồng Chiêm đang xảy ra khá căng thẳng. Có những tu sĩ và 
giáo dân đã bị đánh tàn nhẫn. Các vị đại diện của những nhà đặc trách di dân của các vùng miền 
đã báo cáo, chia sẻ về những gì mà Giáo hội đang làm cho những người di dân. Tại thành phố Sài 
gòn, có những giáo xứ có lượng đi dân lớn như nhà thờ Phaolô, ở đường Tên Lửa, do cha Phạm 
Trung Dong, phụ trách hay giáo xứ Khiết Tâm, Thủ Đức, do quý cha, quý thây Dòng Thánh Thể 
phụ trách hoặc giáo xứ Xuân Hiệp ở Linh Trung, do các cha Dòng Donbosco quản nhiệm...đã làm 


được nhiều việc thiện để giúp cho những công nhân như cung cấp nước sạch, dạy nghề, phát 
thuốc, tổ chức hành hương, tĩnh tâm... 

















Riêng đại diện của Tổng Giáo phận Hà 
Nội lại có một cảm nhận khác khi chia sẻ với 
quý đặc trách di dân trong hội nghị. Thay vì 
nói về những gì Giáo hội, qua các mục tử đã 
làm được những gì cho người di dân thì cha 
Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, lại chia sẻ những gì 
mà người di dân đã làm cho Giáo hội tại Tổng 
Giáo phận Hà Nội. Với những số liệu, chứng cứ 
cụ thể về những gì mà người di dân đã làm cho 
Giáo hội tại Hà Nội, cha Gioan chỉ biết tạ ơn 
Chúa và cám ơn những anh chị em di dân đã 
mang đến cho Giáo hội tại Hà Nội một luồng 
gió mới, giúp cho đời sống đạo ở Thành phố 
này trở nên sinh động, vuI tươi và thánh thiện 
hơn. Cha cũng ca ngợi lòng đạo đức, tỉnh thần 
hy sinh, dấn thân nhiệt tình, quả cảm của 
những người con xa quê tại thủ đô Hà Nội; đặc 
biệt là Hội Đồng Mục Vụ và các thành viên 
trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 
Chính những con người này đã trở nên men, 
muối và ánh sáng cho trần gian. 


Trong thời gian Hội nghị, cha Gioan 
Nguyễn Văn Ty, SDB, đại diện cho Đức Hồng y 
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, chịu trách 
nhiệm điều phối Hội nghị lần thứ nhất, đã đề 
nghị cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh tham dự vào 
trong Ban điều hành của UBMVDD - 
HĐGMVN. Sau khi liên lạc với tòa Tổng Giám 
Mục Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2010, qua 


Phần I: Một thoáng nhìn lại 


thư phúc đáp của cha GIuse Vũ Quang Học, 
đại diện văn phòng TTTGM Hà Nội, đã trình với 
Đức Tổng và Ngài đã hoàn toàn đồng ý chấp 
thuận đề nghị này. 

Tóm kết, đây là nhiệm kỳ khởi đầu của 
Hội Đồng Mục Vụ, Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội. Trong nhiệm kỳ này, Hội Đồng 
Mục Vụ của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội đã tổ chức được Đại hội đi dân đầu tiên 
dành cho người di dân vào ngày 28/4/2010 và 
các kỳ Đại lễ di dân hàng năm vào trung tuần 
tháng 1o, bắt đầu từ năm 2011 và không ngừng 
tìm kiếm, mời gọi, thiết lập thêm nhiều cộng 
đoàn và ban ngành mới, cùng với những hoạt 
động đạo đức như tổ chức các buổi đọc kinh 
cầu nguyện chung, các cuộc tĩnh tâm Mùa 
Chay, Mùa Vọng ở Thái Hà hay ở Đan Viện 
XItô Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình, hành 
hương, làm việc từ thiện tới những vùng sâu, 
vùng xa, nhắm tới sứ vụ truyền giáo cho anh 
chị em lương dân. Bám chặt vào Huấn thị: “ 
Tình yêu Đức Kitô dành cho người di dân”, của 
Hội Đồng Giáo Hoàng, hoạt động mục vụ 
dành cho người xa quê đã vận hành khá tốt. 


Như uậu., khép lại nhiệm kÙ thứ 
nhất, Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội đã có 12 Cộng đoàn 0à 11 ban 
ngàrth, uà số thànth uiên than gia sinh 
hoạt là 55O. Trong 12 Cộng đoàn gồm 
có : Mân Côi, Truuền Từn, Vinhsơn, 
Đamtnh, GŒGioqan DorDosco, Martinô, 
Phaolô, Monica, Têrnêsq, Phantxicô 
Xuauiê, Anphongsô, Giuise Xuân Hòa. 
Còn 11 ban ngành gồm: Tâm Tlùnh, 
Truyền thông, Liên kết, Việc làm, Tông 
đồ, Sinh hoạt, Trật tự, Kinh tài, Hậu 
cần, Thư kú uà Ca đoàn Pharmtxicô 
Assist. 


HN NT: lÝ sâi, Nay mp1! NA . ', Y SH i g7 T6... -dẺ, 





